MAE PHÓ 


Lần theo dẫu chân người Nhật 
trong lưu vực sông Cửu Long 


Trần Thanh Ái 


Trên báo Trung Lập số 6155 phát hành ngày 
24 tháng 5 năm 1930 tai Sài Gòn, nhà văn Phan 
Khôi có viết bức thư ngỏ nhờ độc giả giúp đỡ, nói 
dung như sau: “Có một người Nhựt Bổn, là nhà 
khảo cứu, viết thơ hỏi tôi điều sau nầy: Số là trước 
đây vài ba trăm năm, người Nhựt Bổn đã có qua 
trú ngụ ở đất nầy. Cứ theo lời họ nói thì bây giờ 
còn có dấu vết người Nhựt tại Mỹ Tho”. 

Thực hư câu chuyện này như thế nào? Có khá 
nhiều tài liệu nói về hoạt động thương mại của 
người Nhật ở Hội An, nhưng về việc người Nhật trú 
ngu tại đất My Tho thì hình như không có ai viết 
gi, kể cá tài liệu của người châu Âu. Dé tìm kiếm 
câu trả lời, chúng tôi đã dò tìm theo dấu vết của 
người Nhật còn duoc lưu giu trong các tài liệu xưa. 


1. Những địa danh ở Nam bộ mang tên 
Nhật Bán/Nhut Bốn 

Nhà nghiên cứu người Nhật nói trên biết được 
manh mối về sự hiện diện của đồng bào ông ta ở Mỹ 
Tho qua tài liệu nào? Theo nghĩa của cụm từ “cứ 
theo lời họ nói” mà Phan Khôi đã viết, nhà nghiên 
cứu này đã đọc được tài liệu nào đó do những người 
trong cuộc truyền lại từ vài ba trăm năm trước. 


^ S A ~ Pn 


Nếu đúng như vậy thì ông đã đọc được những gì 


Hinh 1: Plan topographique de l'arrondissement de 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


trong những tài liệu ấy, và kết quả khảo cứu của 
ông như thế nào? Tiếc là Phan Khôi không ghi họ 
tên của nhà nghiên cứu nên ngày nay ta không 
thể biết được việc tìm hiểu của ông ấy đã đến đâu, 
để có thể kế thừa một cách hiệu quả. Vì thế chúng 
tôi không thể khai thác được gì ở manh mối này, 
nếu không, biết đâu nó có thể giúp ta tìm ra một 
vài tia sáng về một góc lịch sử đã rơi vào quên lãng 
hơn ba trăm năm nay. 

1.1. Tài liệu được biên soạn ở Việt Nam 

Về ghi chép của người Việt, Phan Khôi đã trích 
dẫn sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài 
Đức như sau: *Gióng Nhựt Bôn! ở côn Nhựt Bổn, 
trồng bông vải, khoai lang, khoai nước. Nhà cửa ẩn 
hiện trong bóng tre trúc, cổ thu um tùm”. Theo cách 
tổ chức địa lý hành chánh thời ấy, các địa danh này 
thuộc trấn Định Tường. 

Đại Nam Nhất thống chí có ghi: “Gò Nhật Bản 
HE ở phía đông huyện Kiến Hòa 5 dặm, gần với 
bãi Nhật Bản, có rừng nhiều làm tre và cây cổ thụ” 
(Quốc sử quán triều Nguyễn, 1959, tr.106). 

Hoàng Việt Nhất thống dư địa chí của Lê Quang 
Định cũng có nói đến cù lao Nhật Bản: “Đằng trước 
có hòn đảo, tục gọi là cù lao Nhật Bản, trên đó có cư 
dân ước chừng trăm nhà, ở đó có đồn phân thủ để 


Hinh 2: Carte de la Cochinchine francaise, (1889) có ghi 


- c 


Lia 
27 d 


canh chừng giặc biển” (Lê Quang Định 2005, tr.319). 

Còn trong Nam kỳ lục tỉnh địa dư chí của Duy 
Minh Thị (1872), Thượng Tân Thị dịch: “Hướng Tây 
là cù lao Nhựt Bổn, trên cù lao có đồn thủ ngự đóng, 
trước có côn cát nói tục danh là côn Tàu” (Thượng 
Tân Thị, 1944, tr.59). 

Trong quyển Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn 
do Nguyễn Đình Đầu biên soạn, phần huyện Kiến 
Hòa, tổng Hòa Thanh có nói đến một vùng được 
gọi là “xứ Nhựt Bổn”, gồm các thôn: “4. Minh Đức 
thôn, ở xứ Nhựt Bổn. Đông giáp bờ biển, Tây giáp 
địa phận thôn Tho Phú, Nam giáp dia phận thôn 
Thới Thuận, Bắc giáp bờ biển”, “15. Thọ Phú thôn, 
ở xứ Nhựt Bổn. Đông giáp địa phận thôn Minh 
Đức, Tây giáp bờ biển, Nam giáp dia phận thôn 
Thới Thuận, Bắc giáp bờ biển” (Nguyễn Đình Đầu, 
1994, tr.238 và 242). 

Nhờ các chi dấu dia lý này mà ta có thé hinh 
dung vi trí xứ Nhựt Bổn: nó nằm ở một doi đất trên 
bờ Nam của cửa Dai, ba phía Đông, Bác và Tây đều 
là biển nước mênh mông, chỉ có phía Nam là đất 
liên là vị trí của thôn Thới Thuận. Doi đất này được 
chia ra thành 2 thôn: thôn Minh Đức ở phía Đông, 
thôn Thọ Phú ở phía Tây. Dựa theo những gì được 
ghi chép trong các tài liệu này, ta hiểu là người xưa 
đã tạo ra ba địa danh có liên quan đến người Nhật 
Bản: đó là gióng Nhựt Bổn, nằm trên côn Nhựt Bổn 
và khu vực đó được gọi là xứ Nhựt Bổn. 

Vùng đất ấy còn lại gì ngoài địa danh mà sách 
báo ngày nay cũng hiếm khi nhắc đến? Trong một 
luận án tiến sĩ, cần Nhật Bản/Nhựt Bổn cũng chỉ 
được nhắc qua để làm thí dụ về địa mạo vùng đồng 
bằng sông Cửu Long: “Nhưng ngoài thuật ngữ cù 
lao khá phổ biến, trên các sông vùng Bến Tre, Tiền 
Giang... còn dùng thuật ngữ “cồn” chỉ một khái niệm 
tương tự, như Cón Khương, Côn Khé, Cón Phụng, 
cồn Táu, côn Nhật Bản...” (Trần Bá Hoàng, 2014, 
tr.76). Hoặc trong một bút ký được đăng năm 2004, 
tác giả Huy Khanh có ghi: 

“Trên sông Cửa Đại phía Bến Tre thời ấy cồn 
Phụng chưa nổi cao lên như bây giờ. Từ côn Thới 
Sơn (thuộc Tiền Giang) xuống đã có cù lao Quí Sơn, 
cồn Tàu và cồn Nhựt Bổn. [...| Côn Nhựt Bổn ở về 
phía Tây cảng Đại Hải (tức cửa Đại) ‘trên cồn có 
Thủ ngự đồn trú, trước mặt có côn cát nằm chìm 
dưới nước tục danh cồn Tàu'. Trên cồn còn gọi là 
bãi cát Nhựt Bôn có gióng Nhựt Bổn, gióng Tổng 
Đồ, giồng Cây Da “trồng nhiều bóng vải, khoai lang, 
khoai nước. Nhà cửa ẩn hiện trong các rặng tre và 
cổ thự. [...] Côn Nhựt Bổn hay bãi cát Nhựt Bổn ở 
vào vị trí xã Thừa Đức, huyện Bình Đại...” (Huy 
Khanh, 2004). 

Khi người Pháp đặt chân đến Việt Nam, họ vẫn 
còn ghi nhận sự tôn tại của dia danh Rach Nhựt Bổn: 
trong bản đồ Plan topographique de l'arrondissement 
de Mytho (1885), dòng chữ Rạch Nhựt Bổn được 


(Lia 
" 


ghi bên canh một lach nước đổ ra sóng Tiền ở vùng 
Cửa Dai, theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, cũng 
như trên bản đồ Carte de la Cochinchine francaise 
(1889) của A. Koch. Vì hình vẽ là một nhánh sông 
cụt nên chúng ta có thể cho rằng rạch này chỉ có giá 
trị sử dụng trong phạm vi làng xã mà thôi. 

Ngày nay cả vùng này đã trở thành khu dân cư 
trù phú, mắt thường không còn nhận ra vết tích 
của dòng chảy ngày xưa nữa. 

Liên kết các sự việc đó với nhau, chúng ta có thể 
đưa ra giả định ban đầu là đã có thời người Nhật 
có mặt tại địa điểm trên, và đã tạo được một dấu 
ấn đủ sâu đậm để tên gọi của dân tộc ho được gán 
vào vùng đất ấy. Nhưng người Nhật đến đó vào lúc 
nào? Họ là ai? Tại sao họ đến đó? Họ đã hòa nhập 
hoàn toàn vào cộng đồng bản địa hay chỉ ở đó một 
thời gian rồi bỏ đi? Nếu đó chỉ là một chặng dừng 
chân thì ho bỏ di khi nào? Và ai đã đặt tên vùng 
đất ấy như vậy? Đó là những câu hỏi cơ bán mà các 
nhà nghiên cứu phải tìm chứng cứ để trả lời. Thế 
mà về chứng cứ khảo cổ thì chỉ là con số không: từ 
trước đến nay theo chúng tôi biết thì không có phát 
hiện khảo cổ học nào chứng tỏ người Nhật đã từng 
hiện diện trên vùng đất này. Vì thế chúng ta chỉ còn 
hy vọng rất mong manh ở nguồn sách vở mà thôi. 

Gần đây, tác giả Lê Ngọc Quốc (2019) có bài 
viết tập hợp được một số dữ liệu liên quan đến Xứ 
Nhật Bán và sông Nhựt Bổn ở Nam bó, nhung 
cũng chưa lần ra manh mối về lai lịch của địa danh 
này. Tài liệu nước ngoài cho biết vào thế ky XVII 
có nhiều đợt di dân của người Nhật đến các nước 
vùng Đông Nam À nhu Dàng Trong, Campuchia, 
Xiém, Philippines... sau các xung đột quân sự và 
nhất là các vụ dàn áp tôn giáo bát nguồn từ chính 
sách cấm đạo Thiên Chúa ở Nhật. Vì vậy, để tìm 
hiểu nguón gốc địa danh Gióng/Cón/Xi/Rach Nhựt 
Bôn, chúng tôi thấy cán phải theo dấu chân cuộc 
di dân của người Nhật đến nước Việt nói riêng, và 
cả trên bán đảo Đông Dương nói chung, đặc biệt 
là ở Campuchia, vì cho đến giữa thế ky XVIII các 
nhánh sông Cửu Long vẫn là cửa ngõ chính di vào 
kinh đô của vương quốc này. 

1.2. Tài liệu được biên soạn ở phương Tây 

Chúng tôi không thấy tài liệu phương Tây nào 
nói về một cái côn, hay cù lao, con rạch hoặc một 
vùng đất ở Nam bộ mang tên Nhật Bản như tài liệu 
tiếng Việt. Nhưng bù lại, tên gọi Sông Nhật Bản 
xuất hiện trong nhiều sách xưa bằng tiếng Pháp 
(rivière japonoise/japonaise), tiếng Anh (Japanese 
River), tiếng Hà Lan (Japansche Rivier). Quyên 5 
bó từ điển Dictionnaire Géographique Universel do 
Société des Géographes (Hội các nhà nghiên cứu 
địa lý) biên soạn và xuất bán năm 1829 tại Paris 
có mục từ JAPONAISE (RIVIERE), tức Sông Nhật 
Bàn, với lời giải thích như sau: 

“Là nhánh sông lớn nhất và nằm xa nhất về 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


, | ; 
"nl V2 t 


ly uyl Eyland | 


Nd 


uw G- 


Sites 


Quốc gia tại La Haye (Hà Lan). (Buch W.J.M. 1936, tr. 100b.) 


phía Đông của sóng May-kang [sic!] (còn gọi là sóng 
Camboge) đoạn gần với cửa sông, nằm trong đế quốc 
An Nam, tỉnh Đồng Nai, thuộc Dàng Trong. Nó đổ 
ra biển Trung Hoa, ở phía Tây của mũi St-Jacques 
[Vũng Tàu], và hòa dòng chảy cùng với sông Đồng 
Nai" (Société des Géographes, 1829, tr.378). 

Một số tác giả còn cung cấp thông tin hé lộ những 
người đầu tiên đã nhắc đến tên này: L. Pallu một sĩ 
quan Pháp tham gia các chiến dich chinh phục Nam 
kỳ Lục tỉnh đã ghi chép trong hồi ký của mình: “Các 
nhà chép sử Hà Lan kể lại rằng sông Cambodge đổ 
ra biển qua ba cửa sông: cửa Umbequamme, nghĩa 
là Bất tiện, cửa sông Nhật Bản và cửa sông Sài Gòn” 
(Pallu L. 1864, tr.21). Một số khác cũng tìm cách 
giải mã nguồn gốc tên gọi con sóng này, như C.E. 
Bouillevaux (1858). 

Không hài lòng với những thông tin sơ sài trên 
đây, thậm chí trái ngược nhau về nhiều chi tiết, 
chúng tôi tiến hành khảo sát những ghi chép của 
người phương Tây từ xa xưa đến nay về những 
thông tin liên quan đến sông Mêkong, để xem tên 
gọi Sông Nhật Bản được bắt đầu từ khi nào, do ai 
đặt ra, và tại sao. Khai thác chức năng nhận dạng 
mặt chữ của các công cụ tìm kiếm như Google, chúng 
tôi lần lượt sử dung các từ khóa “rivière japonaise", 
*Japanese River", “Japansche Rivier" để truy tìm 
những tài liệu lần lượt bằng tiếng Pháp, tiếng 
Anh và tiếng Hà Lan có nói về dòng sông này?. Kết 
quả khảo sát cho thấy rằng các tác giả có nói đến 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


sông Nhật Bản đều ít nhiều dua vào thông tin từ 
chuyến đi Viễn Đông từ năm 1631 đến 1638 của H. 
Hagenaar, trưởng đại diện của Công ty Đông Ân 
Hà Lan. Nói các khác, bản tường trình từ chuyến 
đi của H. Hagenaar là tài liệu phát hành sớm nhất 
có ghi tên gọi dòng sông này. Và dường như trong 
mấy thập niên sau đó nó chỉ được sử dụng nội bộ 
dưới dang bán thảo viết tay? nên từ giữa thế ky XVII 
chỉ có một số nhà làm bản đồ của Công ty Đông 
Ấn Hà Lan kịp bổ sung tên sông Nhật Bản vào 
bản đồ lưu vực sông Mêkong. Mãi đến năm 1706, 
bản tường trình này mới được xuất bản bằng tiếng 
Pháp ở Amsterdam trong quyển 5 của bó Recueil 
des voiages qui ont servi à l'Etablissement et au 
progrés de la Compagnie des Indes Orientales..., 
trong đó goi sóng Nhật Bản là “rivière du Japon", 
và từ đó nó được lan truyền ra khắp châu Âu. 

1.2.1. Tên gọi sông Mêkong trong các tài liệu 
trước Hagenaar 

Các tài liệu được biên soạn trước chuyến đi của 
Hagenaar đều chỉ dùng chữ Mecon hay Meccon, 
Mecom, Mekhong hoặc sông Camboie, Camboia, 
Camboje, Camboja, Camboge... để nói về dòng sóng 
Mêkong ngày nay, và chỉ từ sau chuyến đi của 
Hagenaar tên gọi Sông Nhật Bản mới bắt đầu xuất 
hiện, trước hết là trong các tài liệu của Hà Lan. 

Thật vậy, người đầu tiên nói đến sông Mêkong 
là J. Barros (1496-1570), nhà chép sử người Bồ Đào 
Nha thế ky XVI: trong bộ sách đồ sộ Decadas da 


nia 
> E 


Hinh 4: Bản đô của Peter Goos (1662) phóng to vùng hạ luu sông Cửu Long 


Asia được dịch ra nhiều ngôn ngữ châu Âu, ông đã 
cung cấp cho người đọc phương Tây những mô tả 
đầu tiên về vương quốc Campuchia với nhiều thông 
tin chi tiết hon bộ The Suma Oriental của Tomé 
Pires: “Và quốc gia nằm canh Xiém là vương quốc 
Camboja, có dòng sông Mecon hùng vi bắt nguồn 
từ nhiều vùng miền của Trung Hoa chảy xuyên 
qua vương quốc này" (Barros J., 1552, tờ 109b). 

Nhung có lẽ người đầu tiên khác ghi tên dòng 
sông Mêkong vào ký ức của nhân loại là đại thi hào 
Bồ Đào Nha Camoens trong sử thi Os Lusiadas được 
viết khi ông bị đi đày ở Macao. Trên đường từ Macao 
trở về Ân Độ năm 1560, thuyên của Camoens đã 
bị chìm ở biển Đông, đoạn gần cửa sông Mêkong, 
và ông đã bơi một tay vào bờ với bản thảo trên tay 
kia. Trong ca khúc thứ X, Camoens đã ngợi ca sự 
hùng vĩ và hào phóng của sông Mêkong mà ông gọi 
là Mecom và ví dòng sông như là một thủ linh nhận 
lễ vật từ các con sông nhỏ cống nạp 
rồi ban phát lại cho muôn loài: 

Trên đất Camboja, khắp cánh 
đồng 

Mecom, chúa té các dòng sóng 

Nhân từ ban phát cho muôn vật 

Cống phẩm chư hầu dâng lập 
công! 

(dich theo Millié J.B.J. 1825, 
tr.181) 

F. Mendez Pinto, nhà hài hành 
lừng danh người Bồ Đào Nha vào thé 
ky XVI cüng có ghi chép khá chi tiét 
vé vùng bién phía Nam nước ta và cửa 
sóng Cửu Long với cách định vị hiện 
đại của người châu Âu dựa theo tọa 
độ trên trái đất: “Sau bảy ngày dong 
buồm trên hải trình, chúng tôi thấy 
một hòn đảo tên là Pullo Condor [Côn 
Đảo], ở vĩ độ 8 độ 1/3 Bắc, và nằm ở 


nia 
7 


trục Tây-Bắc Dóng-Nam hướng về 
cửa sông Camboja" (Mendez Pinto 
F. 1614, tr.39b). 

Các nhà bién soạn sách địa lý cũng 
không đợi quá lâu để cập nhật kiến 
thức về vùng đất mới được người châu 
Âu khám phá: năm 1575, A. Thevet 
nhà nghiên cứu địa lý người Pháp đã 
đưa thông tin về sông Mêkong vào bộ 
sách đồ sộ Cosrnographie universelle 
của ông như sau: 

“Dòng sông Mecon (mà dân bản 
xứ gọi là Mesollam) chảy dọc theo 
vương quốc này [Campuchia], nó 
bắt nguồn từ xứ Catai [tức Cathay, 
Trung Hoa], và từ vùng núi non 
Cambalu [tức Cambaluc, theo cách 
goi của Marco Polo]; sóng dài khoảng 
1.000 hay 1.200 dặm lớn, hinh thành từ rất nhiều 
con sông nhỏ, đến nỗi mà trước khi đổ ra biển, sông 
Mecon tạo ra một hồ dài hơn 60 dặm lớn và rộng 
hơn 15 dặm lớn, và có nhiều cửa sông lớn và mênh 
mông đến độ không một con sông nào bằng được” 
(Thevet A., 1575, tr.414). 

Cũng trong năm ấy, F. Belle-Forest, nhà nghiên 
cứu cũng người Pháp, cho xuất bản bộ Cosmographie 
universelle dà dành một đoạn nói vé sông Mékong 
(Belle-Forest F. 1575, cót 1703). Hughen van 
Linschoten, nhà hàng hải người Hà Lan, trong 
khoảng thời gian ở An Độ từ năm 1583 đến 1588 
đã sưu tầm tài liệu liên quan đến hải trình đi đến 
phương Đông qua mũi Hảo Vọng và viết thành quyển 
Itinerario xuất bản bằng tiếng Hà Lan năm 1596. 
Quyển sách ấy được xem là cẩm nang cho các thuyền 
buôn người Hà Lan lúc bấy giờ, trong đó cũng có nhắc 
đến vương quốc Campuchia và sông Mêkong: “Sông 


Hình 5: Bản đô của Coronelli năm 1687 phóng to đoạn hạ lưu sông 


* 
Sables 
ACA UL 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


Mecom cháy qua vương quốc này [Cambaja] và đổ 
ra biển, mà người Ấn Độ gọi là thủ lĩnh của các dòng 
sông, vì vào mùa hè nó nhiều nước đến độ cả vương 
quốc bao phủ bằng một màn nước, như sóng Nilus 
tràn bờ ở xứ sở Ai Cập” (Linschoten H., 1596, tr.27). 

Những năm cuối thế kỷ XVI, người Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nha đã xuôi ngược dòng sông Mêkong, đặc 
biệt là trong chiến dịch cứu viện cho vua Campuchia 
lúc đó là Apram Langara, thế mà các tài liệu thời ấy 
chỉ gọi sóng này là sông Meccon, mặc dù họ đã biết 
có một cộng đồng người Nhật ở thủ đô Campuchia 
lúc bấy giờ. Năm 1604, nhà truyền giáo G. de San 
Antonio đã viết về sông Mêkong như sau: “Dòng 
sông chính là Meccon có hai mùa ngập lụt và khô 
ráo; thủy triều tiến sâu vào nội địa đến 170 dặm lớn” 
(San Antonio G. de 1604, tr.5). Hoặc nhu Cristoval 
Jaque là một thành viên trong đoàn viện binh của 
Tây Ban Nha cho vua Campuchia năm 1596 cũng 
có một bản ghi chép năm 1606, trong đó ông gọi 
sông Mékong là sông Camboge: 

“Chúng tôi đi dọc theo bờ biển cho đến khi chúng 
tôi nhận ra một cảng nằm ngay biên giới của hai 
nước này [Champa và Camboge], nơi mà viên 
hoa tiêu Vincent Fernandez của chúng tôi gọi là 
Cinq-Plaies?, bởi vì người ta thấy ở đó có năm ngọn 
núi cao. Chúng tôi ở đó hai ngày trong tình trạng 
rất ngón ngang tuy không có hiểm nguy nào, bởi vi 
viên hoa tiêu không biết đâu là cửa sông Camboge 
dé di vào vương quốc này” (Jaque C., 1840. tr.262). 

Có lẽ các tài liệu liên quan đến chuyến ởi của 
Hagenaar được xem là bí mật quốc gia, nên các ghi 
chép về cuộc hành trình này vẫn được giữ kín trong 
một thời gian dài, và vì thế những nhà hàng hải 
châu Âu vẫn tiếp tục gọi sông Mêkong như trước 
đây. Năm 1668, tác giả người Anh P. Heylin vẫn 
chỉ biết mỗi cái tên Mecon mà thôi (Heylin P., 1668, 
tr.213). Năm 1687, trong chuyến di vòng quanh thé 
giới lần đầu, nhà du hành người Anh W. Dampier khi 
đi ngang qua Côn Đảo đã gọi sông Mêkong là sông 
Cambodia° (Dampier W., 1729, tr.389-390). Năm 
1695, nhà truyền giáo người Y Gemelli Careri di 
vào vùng biển Đông của Việt Nam cũng có nhắc đến 
sông Cửu Long mà ông gọi là sông Vua Camboya: 

“Thứ bảy, ngày 23 [tháng 7 năm 1695], lúc mặt 
trời mọc, chúng tôi đang ở ngoài khơi năm ngọn 
đổi, mà người Bồ Đào Nha gọi là Cinco Chagas 
hoặc Năm Vết thương, trước khi đến cửa sông Vua 
Camboya, cách kinh đô Pontay pret khoảng 240 
dặm. Tàu thuyền có thể ngược dòng đến đó, vì ở cửa 
sông sâu 3 sải nước, và khi gần đến kinh đô thì sâu 
7 sái. Người Bồ Đào Nha gọi cửa sông này là Cửa 
Caranchescio" (Careri G., 1700, tr.355). 

Về bản đồ, cho đến nửa đầu thé ky XVII tất cả 
các bản đồ có liên quan đến vùng này đều dùng 
chữ Mecon và các dạng chính tả tương tự để chỉ 
sông Mêkong, và phải đến năm 1658-1659 mới có 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


bản đồ khuyết danh của người Hà Lan (Hình 3) 
dùng chữ Japansche R. (sông Nhật Bản) để chỉ một 
nhánh sông Mêkong thì tên này mới bắt đầu được 
sử dụng rộng rãi. 

1.2.2. Sông Nhật Bản trong tường trình Hagenaar 

Mặc dù nhiều người phương Tây đã biết sự hiện 
diện của người Nhật ở Campuchia từ cuối thế kỷ 
XVI, nhưng như đã nói bên trên, mãi sau chuyến 
đi của Hagenaar thì tên gọi sông Nhật Bản mới bắt 
đầu xuất hiện trong các tài liệu phương Tây. Trong 
bản tường trình có đoạn nói về sông này như sau: 

“Ngày 16 tháng 5 năm 1637, chúng tôi đi vào 
sông Matsiam có cửa sông rất hẹp, hai bờ sông cây 
cối tốt tươi. Nhờ thủy triều và gió chúng tôi đi ngang 
qua mấy cù lao, và gặp cửa sông Simmeding, nơi mà 
năm trước chiếc Oudewater đã đến. [...] Hai ngày 
sau đó chúng tôi tiếp tục những thao tác gần giống 
nhau, và chúng tôi luôn bực bội vì những đàn muỗi 
mong. Ngày 23 chúng tôi gặp dòng sông rộng hơn 
một chút. Chính ở chỗ đó người ta bắt đầu gọi nó 
là sông Nhật Bản. Chúng tôi cho lắp đặt các khẩu 
pháo bên mạn thuyền và chuẩn bị sàn sàng chiến 
đấu khi cần” (Hagenaar H. 1706, tr.259-260). 

Đoạn trên đây ghi lại cuộc hành trình của đoàn 
Hagenaar đi vào một trong các cửa sông Cửu Long 
vào năm 1637 để ngược dòng đến kinh đô vương quốc 
Campuchia. “Người ta” là ai mà gọi đó là sông Nhật 
bản? Được biết người Hà Lan đã đặt một thuong 
điếm nhỏ trên đất Campuchia từ năm 1623 rồi xây 
dựng cơ sở vào tháng 10 năm 1627 (Cabaton A. 
1914, tr.159), và trong thập niên 1630 có rất nhiều 
thuyền buôn Hà Lan tới lui Campuchia. Vì thế có 
thể các thương nhân Hà Lan đến Campuchia vào 
những năm trước đã gọi dòng sông ấy như thế. Nói 
cách khác, tên gọi sông Nhật Bản đã được sử dụng 
trước khi Hagenaar đến Campuchia năm 1637! 
Thật vậy, sông Nhật Bản đã được nhắc đến trong 
tài liệu hướng dẫn do những người đi trước biên 
soạn, mà bản tường trình Hagenaar đã trích một 
đoạn dài, nhằm giới thiệu đất nước, con người và 
việc mua bán ở đó (Hagenaar H. 1706, tr 282-283). 

Nám 1917 H. Muller xuát bán quyén De 
Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos 
trong đó tác giả công bố một tập nhật ký của Galen 
(tr.61-124) ghi chép sự việc xảy ra từ ngày 18 tháng 
6 đến ngày 8 tháng 11 năm 1636 ở Campuchia. 
Trong nhật ký này, Galen cũng có nói tới Japansche 
riviere (tr.89) mà không cho biết tại sao có tên gọi 
ấy. Tuy được ghi chép từ năm 1636, nhưng gần 300 
năm sau nhật ký mới được công bố, nên tường trình 
của Hagenaar là tài liệu đầu tiên được lan truyền 
ngay từ đầu thế kỷ XVIII. 

1.2.8. Sông Nhật Bán trong các tài liệu sau 
chuyến đi của Hagenaar 

Như đã nói bên trên, các ghi chép về chuyến đi 
của Hagenaar mãi đến năm 1706 mới được công 


Lia 
; E 


bố rộng rãi ở châu Âu. Tuy nhiên, trong giới hàng 
hải Hà Lan đã bắt đầu phổ biến tên gọi Sông Nhật 
Bản trên các bản đồ. Một bản đồ không ghi tên 
tác giả nhưng có các chú thích bằng tiếng Hà Lan 
được vẽ năm 1658-1659, hiện được lưu trữ tại Cục 
Lưu trữ quốc gia La Haye (Hà Lan) trong đó có ghi 
Japansche R. (Japansche Rivier, Sông Nhật Bản) 
hoi chéch lên trên sông Tién của Việt Nam, ở cửa 
sông là đảo Krabben Eil. (Đảo Cua). Đây là tấm bản 
đồ xưa nhất có ghi tên sông Nhật Bản. Chắc hån 
rằng tấm bản đồ này là kết quả của nhiều chuyến 
thám hiểm phương Đông mà người Hà Lan đầu 
tiên đã thực hiện là Cornelis Houtman từ năm 
1595, phá thế độc quyền của người Bồ Đào Nha và 
Tây Ban Nha. 

Sau đó, Hà Lan lần lượt cho ra đời nhiều bản đồ 
chi tiết hon, như bản đồ của Peter Goos, xuất bản 
tại Amsterdam năm 1662 có dòng chữ Sông Nhật 
Bản nằm phía trên sông Tiền một quãng khá xa. 


Hinh 6: Bản đô của T. Page & R. Mount năm 1702 phóng 
to doan ha luu sóng Mékong 


Ngoài ra, người ta cũng còn tim thấy tên sóng 
Nhật Bản trong các bản đồ của người Hà Lan được 
vẽ sau đó như Nicolaes Visscher (1670), Johannes 
van Keulen (1690). Thế là các nước khác ở châu Âu 
cũng nối bước người Hà Lan cập nhật tên Sông Nhật 
Bản vào bản đồ của họ. Người đầu tiên ngoài nước 
Hà Lan là linh mục Coronelli (người Ÿ) năm 1687 
đã xuất bản tại Paris bản đồ Royaume de Siam avec 
les Royaumes qui luy sont tributaries et les Isles 
de Sumatra, Andemaon, etc., khó 24 x 17.5 inches, 
trong dó có tên sông Nhật Bản, nhung dòng chữ R. 
Japante(?) lại viết lệch bên trên, sát với đường biên 
giới Cambodia và Champa thời bấy giờ. Phần ghi 
chú vắn tắt trên bản đồ cho biết nó được vẽ theo ghi 
chép của sáu nhà truyền giáo dòng Tên tại Ân Độ 
và Trung Hoa, mà sau này người ta xác định đó là 


Lia 
aE 32 


các thành viên trong đoàn sứ giả đầu tiên của Pháp 
đi Xiêm năm 1685 do Chaumont dẫn đầu. 

Bản đồ của Coronelli (1687) còn mang dấu ấn đặc 
biệt của người Hà Lan: đó là dòng sông Hậu được 
ghi chú (sai) bằng tiếng Hà Lan, sóng Oubequame?, 
được nhiều tác giả giải thích là dòng sóng “bất tiện”, 
“vô dụng”. Sau đó, năm 1700, bản đồ này được Pierre 
Mortier xuất bản lại ở Amsterdam nhưng không 
đề tên Coronelli và cũng không có nhiều thay đổi. 

Năm 1702, Thomas Page & Richard Mount xuất 
bản tại London bản đồ A Chart of the Eastermost 
part ofthe East Indies and China from Cape Comarin 
to Japan with the Adjacent Islands, trong dó hàng 
chữ Japanese R. không nằm cáp theo sông Tiền mà 
nằm tháng góc (đoạn gần ngã ba sóng Vàm Nao và 
sông Tiền, nơi mà các bản đồ trước đó thường ghi 
Loukin R. hoặc Lonchin R., nhu thể để gán cho một 
nhánh sông nhỏ chảy từ tả ngạn sông Tiền ngược 
lên phía Bắc. 

Mãi đến năm 1726, tác giả người Hà Lan 
F. Valentyn đã cho xuất bản bó Oud en nieuw 
Oost-Indién, vervattende een naaukeurige en uitvo- 
erige, trong đó ở quyển 3 có phán nói vé việc buôn 
bán ó Campuchia “Beschryvinge van onsen Handel 
in Cambodia"có nói đến sóng Nhật Bản (Japanfche 
Rivier) và sông Matsiaanse (tr.38).M 


(Xem tiép ky sau) 
CHÜ THÍCH: 


1. Phan Khôi chuyển sang chữ Quốc ngữ thành Nhựt 
Bồn, trong khi các bản dich khác gọi là Nhựt-bản, Nhật 
Bản như bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo (tập Thượng 
1972, tr.55) hay bản dịch của Phạm Trọng Điềm (tập 5, 
2006). Từ điển của Pigneaux de Béhaine — Taberd chỉ có 
dạng chính tả Nhựt bón mà thói (1838, tr.369). Chúng tôi 
nghĩ cách viết của Pigneaux de Béhaine và Phan Khôi 
sát với cách phát âm của người dân Nam bộ thời xưa hon. 

2. Chúng tôi cũng đã thử tìm tài liệu bằng tiếng Bồ 
Đào Nha và Tây Ban Nha với lần lượt các từ khóa “Rio 
Japonés" và “Río Japonés" nhưng không có kết quả. 

3. Vì nhà xuất bản không cung cấp thông tin liên 
quan đến nguồn gốc của tài liệu này, nên độc giả không 
biết nó được dịch từ tiếng Hà Lan hay là tác giả viết bằng 
tiếng Pháp. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm bản tường trình 
gốc viết bằng tiếng Hà Lan, nhưng chúng tôi vẫn chưa có 
thông tin nào. 

4. Nguyên văn là lieue, tiếng Anh là league, tiếng Tây 
Ban Nha là leguas, là đơn vị đo chiều dài thời xưa ở châu 
Âu, có giá trị khác nhau tùy theo quốc gia, nhưng dao động 
từ 4km đến 5,556km. Chúng tôi dịch là dặm lớn dé phân 
biệt với đơn vị thông dụng hiện hành là mile thường được 
dịch là dặm. 

5. Tiếng Bồ Đào Nha gọi là Cinco Chagas, tiếng Tây 
Ban Nha là Cinco Llagas nghĩa là Năm Vết thương, là 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


tên gọi của Vũng Tàu ngày nay, là sự liên tưởng tới các 
vết thương của Chúa Jesus bị đóng dinh trên thập tự. Từ 
đó người Hà Lan gọi là Cinke t Jaeges, người Pháp gọi là 
Saint-Jacques và người Anh gọi là Saint-James (Cabaton 
A. 1919, tr.608). 

6. Trong bản rút gọn năm 1814, R. Kerr thêm vào 
sau chữ Cambodia cụm từ “otherwise called the Japanese 
river” nghĩa là “còn được gọi là sông Nhật Bản”. 

7. Các bản tiếng Anh (1704) và tiếng Pháp (1727) của 
sách của Careri ghi là Caranguejo. Bản tiếng Anh có thêm 
chú thích là Crab (Con Cua). 

8. Cũng như nhiều địa danh khác ở phương Đông, 
nhiều tác giả phương Tây đã “tam sao thất bổn” tên 
con sông này: bản đồ của Pieter Mortier xuất bản ở 
Amsterdam 1700 viết là Onbequame, bản đồ của Herman 
Moll (1717) viết Oubequaume, Fenning D., Collyer J, & 
others (1766) viét là Occbequane, Payne J (1793) viét 
Ochequane, bán dó Laurie & Whittle nám 1794 viét là 
Oubequam nhưng năm 1802 lại viết là Ubequam, A. Rees 
viết Oubequame (quyển 6, 1819 và Oubequeme, quyển 23, 
1819), Maiseau (1833) viét là Oubequam, Pallu (1864) viét 
là Umbéquamme... 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Barros J. de, 1552. Primeira Decada da Asia. 
Lisboa: Impressa per Sermáo Salbar. 

2. Belle-Forest F. de, 1575. Cosmographie univer- 
selle, Tome 2. Paris: Chez Michel Sonnius. 

3. Bouillevaux C.E., 1858. Voyage dans l'Indochine. 
Paris: Librairie de Victor Palmé. 

4. Buch W.J.M. 1936. La Compagnie des Indes néer- 
landaises et l'Indochine. Tap chí BEFEO, só 36. 

5. Cabaton A. 1914. Les Hollandais au Cambodge 
au XVII° siècle. Tạp chí Revue de L'Histoire des Colonies 
francaises, 2e trimester 1914. 

6. Cabaton A. 1919. Les Hollandais au Cambodge 
et au Laos au XVIIe siecle. Tap chí Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 
só 36. Leiden: Brill. 

7. Careri G., 1700. Giro del Mondo del Dottor D. Gio 
Francesco Gemilli Careri, Parte Terza. Napoli: Nella 
Stamperia di Giufeppe Rofelli. 

8. Dampier W. 1729. The Travel of Captain William 
Dampier. Trong A Collection of voyages, quyén 1. London: 
For James and John Knapton. 

9. Duy Minh Thi 1944. Nam ky luc tinh dia du chí 
(Thượng Tân Thi dịch). Dai Việt tập chí, số 50-51-52 tháng 
11-12 năm 1944. 

10. Fenning D., Collyer J, & others 1766. A New 
System of Geography: or a General Description of the 
World. London: For S. Crowder... 

11. Hagenaar H., 1706. Voiage aux Indes Orientales. 
Trong quyén 5 bó Recueil des voiages qui ont servi à 
l'établissement et aux progress de la Compagnie des 
Indes Orientales formée dans les Provinces Unies des 


SỐ 543 THÁNG 9 NĂM 2022 


Pas-bas. Amsterdam: Etienne Roger, Libraire. 

12. Heylin P. 1668. Cosmography, The Third Book. 
London: For A. Seile. 

13. Huy Khanh, 2004. *Cón bài và sóng nuóc trén dát 
cù lao xưa”. Văn chương Việt: https:/www.vanchuongviet. 
org/index.php?comp-tacpham&action-detail&id-1203 

14. Jaque C. de 1840. Voyage aux Indes orientales 
et occidentales. Trong quyén Archives des Voyages ou 
Collection d'anciennes relations inédites ou trés rares 
(quyén 2), H. Ternaux-Compans. Paris: Chez Arthus 
Bertrand. 

15. Lê Ngoc Quốc, 2019, “Xứ Nhật Bản ở Nam bộ xưa”. 
Bài trên trang Nghiên cứu lịch sử, tại: https://(nghien- 
cuulichsu.com/2019/10/04/xu-nhat-ban-o-nam-bo-xua/ 

16. Lé Quang Dinh 2005. Hoàng Viét Nhát thóng du 
dia chí (Phan Đăng dịch). Huế: Nxb Thuận Hóa. 

17. Linschoten H. van, 1596. Itinerario, Voyage ofte 
Schipvaert. Amstelredam: By Cornelis Claesz. 

18. Mendez Pinto F., 1614. Peregrinacam. Lisboa: Por 
Pedro Crasbeeck. 

19. Millié J.B.J. 1825. Les Lusiades ou Les Portugais, 
quyển 2 (bản tiếng Pháp của sử thi Os Lusiadas). Paris: 
Firmin Didot Père et Fils. 

20. Muller H. 1917. De Oost-Indische Compagnie in 
Cambodja en laos. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 

21. Nguyễn Đình Đầu, 1994. Nghiên cứu địa bạ triêu 
Nguyễn — Định Tường. TP. Hồ Chí Minh, Nxb TP. Hồ 
Chí Minh. 

22.Pallu L. 1864. Histoire de l'expédition de 
Cochinchine en 1861. Paris: Librairie Hachette et C*. 

23. Quốc sử Quán triều Nguyễn, 1959. Dai Nam 
nhất thống chí Luc tinh Nam Việt, tập thượng (Tu Trai 
Nguyễn Tạo dịch). Sài Gòn, Nha Văn Hóa, Bộ Quốc Gia 
Giáo dục. 

24. Rees A. 1819. The Cyclopœdia, Or, Universal 
Dictionary of Arts, Sciences. London: Longman, Hurst, 
Rees, Orme, & Brown. 

25. San Antonio G. de, 1604. Breve y verdadera 
relacion de los succesos del reyno de Camboxa. Valladolid. 

26. Société des Géographes, 1829. Dictionnaire 
Géographique Universel, Q. 5. Paris: Chez A.J. Kilian & 
Ch. Picquet. 

27. Thevet A. 1575. Cosmographie universelle, Vol. 1. 
Paris: Chez Pierre l'Huilier. 

28. Trần Bá Hoàng, 2014. Nghiên cứu diễn bién và giải 
pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - Ứng dụng cho sông 
Cửu Long. Luận án tiến sĩ kỹ thuật, bảo vệ tại Viện Khoa 
học Thủy lợi miền Nam. 

29. Trịnh Hoài Đức 1972. Gia Định thành thông chí, 
tập thượng (Tu Trai Nguyễn Tạo dịch). Sài Gòn, Nha Văn 
Hóa. 

30. Valentyn F. 1726. Beschryvinge van onsen 
handel in Cambodia. Trong Om/tandig Verhaal van 
de Geschiedenissen en Zaaken het Kerkelyke ofte den 
Godsdienst Betreffende, zoo in Amboina... Dordrecht: 


Joannes van Braam Boekverkooper. 
"Lia 
: 


